LAI RAI CHEN RƯỢU GIANG 
HO 

Huỳnh Ngọc Chiến 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


LAI RAI CHÉN RƯỢU GIANG HỒ 


Huỳnh Ngọc Chiến 
LAI RAI CHÉN RƯỢU GIANG HỒ 


N úi hùng vĩ điệp trùng, cao phong tiếu bích vươn đến trời 
xanh, nhưng núi đẹp là nhờ mây. Sông mênh mông bát ngát, 
uốn khúc lượn lờ hay cuồng nộ thét gầm, nhưng sông linh là 
nhờ có giao long, thủy quái. Rừng bạt ngàn huyền bí nhưng 
rừng thâm u quyến rũ là nhờ có dị sĩ cao nhân. Khách hảo 
hán giang hồ phiêu bồng lang bạt mang bản chất hào sảng 
khoáng đạt một phần là nhờ rượu. 

Nền văn hoá phương Đông không có một vị tửu thần như 
thần Dionysos trong thần thoại Hi Lạp, nhưng có lẽ chỉ ở 
phương Đông mới có một tửu đồ cuồng sĩ đời Tây Tấn tên là 
Lưu Linh ngông đến mức làm bài thơ Tửu đức tụng ca ngợi 
cái Đức của rượu, được lưu truyền ở đời, gây ảnh hưởng nhất 
định. Theo Tấn thư thì Lưu Linh, tự Bá Luân, quá ham mê 
uống rượu. Một hôm, vợ đập vỡ vò rượu, khóc bảo : “ Ông 
uống rượu quá nhiều, đó không phải là cái đạo nhiếp sinh, 
phải bỏ bớt đi ”. Lưu Linh nói “ Ta không thể tự cấm được, 
phải cầu quỉ thần lên để khấn nguyện, vậy phải đủ rượu thịt 
để làm lễ chứ !” Vợ nghe lời làm theo. Lưu Linh bèn qùi 
xuống khấn rằng :“ Thiên sinh Lưu Linh, Dĩ tửu vi danh, Nhất 
ẩm nhất hộc, Ngũ đẩu giải tinh, Phu nhơn chi ngôn, Thận 
bất khả thính (Trời sinh ra Lưu Linh, do uống rượu mà nối 
danh. Mỗi lần uống một hộc. Uống năm đẩu mới giải tỉnh. 
Lời của đàn bà nói, Xin cẩn thận đừng nghe ! ) 

Văn học Trung quốc qua bao thời đại không thiếu thơ văn ca 
ngợi rượu. Thậm chí rất nhiều. Thông thường người ta chia 


ra làm ba cách uông rượu : tục tửu, thường tửu và tiên tửu. 
Tục tửu là uống đến chỗ phóng đãng bừa bãi, không làm chủ 
được mình. Thường tửu là uống xong cho sảng khoái, uống 
chỉ vì thích uống mà thôi. Tiên tửu là uống rượu như một thứ 
trợ hứng để bàn về thi ca, nghệ thuật nhằm di dưỡng tỉnh 
thần. Đến Kim Dung thì chén rượu lại được điểm xuyến thêm 
một phần ý vị nữa : đó là chén rượu lãng mạn hào hùng giữa 
chốn giang hồ. Đối với cuộc sống rong ruỗi phiêu bạt của 
khách võ lâm, có thể trong buổi tiễn đưa hoặc buổi trùng lai 
thiếu tiếng đàn tiếng hát nhưng chắc chắn trong nỗi buồn li 
biệt hay trong niềm vui hội ngộ đó luôn luôn có rượu. Chung 
quanh chén rượu và ngay trong chén rượu có biết bao nhiêu 
tâm sự của muôn vạn mãnh đời. Khắp võ lâm, từ trà đình 
tửu quán cho đến chốn núi thẳm rừng sâu, hễ nơi đâu có 
mặt hảo hán giang hồ là y như nơi đó có rượu. Một điều 
đáng ghi nhận là trong tác phẩm Kim Dung, hầu như những 
nhân vật nào đam mê rượu cũng đều có tâm hồn hào sảng, 
phóng khoáng. Đó là một Tiêu Phong kiêu dũng, một Hồng 
Thất Công cương trực, một Lệnh Hồ Xung khoáng đạt, một 
Đan Thanh hào phóng v..v ... Bang chủ Hồng Thất Công do 
tính ham rượu và nhậu nhẹt nên bị Hoàng Dung dùng mẹo 
lừa để ông phải truyền tuyệt kĩ “Hàng long thập bát chưởng” 
cho Quách Tĩnh. Đoàn Dự khi lang bạt giang hồ tìm Vương 
Ngọc Yến, thấy Tiêu Phong ngồi uống rượu trên Tùng hạc lâu 
mà sinh cảm mến, cùng nhau uống rượu rồi kết làm huynh 
đệ. Đó là cách uống rượu hào sảng của khách anh hùng. 
Đoàn Dự dùng Thiếu trạch kiếm để tiết hết rượu ra khỏi 
người theo đầu ngón tay út mới có thể đối ẩm với “đại tửu ... 


lâm cao thủ “ là Tiêu Phong. Đó là cách uống rượu đầy tiểu 
xảo mà Đoàn Dự vô tình phát hiện. Và chỉ trong tác phẩm 
Kim Dung mới có được “pha” uống rượu thú vị thế kia. 

Nếu chén rượu đầy mưu trí của Lệnh Hồ Xung trên Trích Tiên 
tửu lâu khi lừa Điền Bá Quang để cứu Nghi Lâm làm người 
đọc vừa buồn cười vừa thán phục thì chén rượu thương đau 
của gã trên đỉnh Hoa Sơn lạnh buốt lại đắm chìm trong nỗi 
nhớ thương cô tiểu sư muội Nhạc Linh San, làm cho người 
đọc ngậm ngùi. Một tên dâm tặc vô hạnh như Điền Bá 
Quang lại biết lẻn vào hầm rượu của Trích Tiên tửu lâu đập 
vỡ hết gần hai trăm vò rượu quí hiếm trên thế gian, chỉ giữ 
lại hai vò để mang lên đỉnh Hoa Sơn cùng đối ẩm với Lệnh 
Hồ Xung, đã làm cho người đọc phát sinh hảo cảm, dù gã đã 
bị cả hai phe hắc bạch khinh bỉ là hạng “vô ác bất tác đích 
dâm tặc” ( tên dâm tặc không có điều ác nào mà không làm 
). Thử hỏi trong đời có mấy ai được uống một chén rượu chí 
tình đáng cảm động thế kia ? Một chi tiết nhỏ đó thôi chắc 
cũng đủ khiến cho tửu đồ khắp thiên hạ cùng nhau nâng 
chén rượu tha thứ phần nào tội lỗi cho Điền Bá Quang ! Đâu 
phải chỉ trong tiếng đàn, tiếng tiêu cao nhã mới có thể tạo 
nên mối đồng cảm tri âm như Khúc Dương trưởng lão và Lưu 
Chính Phong, mà một chén rượu đục trong chốn giang hồ 
vẫn đủ sức để tạo nên mối tình tri ngộ giữa một người mang 
tiếng bại hoại và một môn đồ phe chính giáo. Cái chân tâm 
trong chỗ giao tình vẫn luôn luôn nằm bên kia âm thanh 
cũng như luôn luôn nằm đằng sau chén rượu ! Rượu hay âm 
nhạc lúc đó chỉ là phương tiện để con người tìm gặp nhau ở 
một điểm nào đó trong chổ ý hợp tâm đầu. Khi Lệnh Hồ 


Xung tung chén rượu lên trời thành muôn ngàn giọt để cùng 
chia xẻ với quần hùng hắc đạo trên đỉnh Ngũ Bá cương, Kim 
Dung đã cực tả tính hào sảng của một gã tửu đồ giữa niềm 
thống khoái chân tình với hào kiệt giang hồ. Hình ảnh kiêu 
hùng của Hướng Vấn Thiên khi bị trói đôi tay mà vẫn trầm 
tĩnh ngồi uống rượu trong lương đình giữa vòng vây của hai 
phe hắc bạch, đã khiến Lệnh Hồ Xung trổi dậy hào khí, liều 
lĩnh chen vào ngồi đối ẩm để cùng xẻ chia hoạn nạn. Người 
đọc không ngạc nhiên vì sao sau này, khi Giáo chủ Nhật 
nguyệt thần giáo Nhậm Ngã Hành thống lĩnh giáo chúng vây 
Hoa Sơn để tiêu diệt Ngũ nhạc kiếm phái, đẩy Lệnh Hồ Xung 
vào thế đối địch, thì Hướng Vấn Thiên là người đầu tiên bạo 
dạn cùng uống với Lệnh Hồ Xung một chén rượu cuối cùng 
ngay tại đương trường trước khi chuẩn bị cho một trận huyết 
chiến sắp tới, dù biết rõ Nhậm Ngã Hành đang ngấm ngầm 
phẫn nộ. Rồi lân lượt các tay hào kiệt khác trong Nhật 
nguyệt thần giáo cũng can đảm bước ra cạn chén với Lệnh 
Hồ Xung dù trong thâm tâm họ cũng hiểu rằng điều đó sẽ 
gây thịnh nộ cho Giáo chủ và cái giá phải trả đằng sau chén 
rượu kia có khi là cái chết. Biết bao nhiêu hào khí hùng tâm 
chứa chan trong một chén rượu nồng !. Lệnh Hồ Xung kết 
giao hào kiệt giang hồ chủ yếu bằng rượu. Gặp bất kì người 
nào sành rượu và thích uống rượu là giao tình nẩy nở. Đối 
với Lệnh Hồ Xung dường như không có chính hay tà mà chỉ 
có rượu ngon hay dỡ và nhất người nâng chén rượu cùng 
uống có đáng mặt hảo hán để giao kết hay không mà thôi. 
Lúc đó thì ân oán thị phi đều có thể hoà tan trong chén rượu 
chân tình. 


Nếu chén rượu của Lệnh Hồ Xung đầy tính lãng mạn thì 
chén rượu của Tiêu Phong lại rất mực hào hùng. Khi uống 
rượu vào những giây phút quyết định tư sinh thì chén rượu 
của Lệnh Hồ Xung vẫn mang chất khoái hoạt phiêu bồng 
còn chén rượu của Tiêu Phong lại tràn đầy hào khí ! Tại Tụ 
Hiền trang, trước khi cùng quần hùng quyết đấu, Tiêu Phong 
vẫn cùng họ uống rượu để tuyệt tình. Chén rượu ném đi, 
giao tình đứt đoạn và cuộc chơi sinh tử bắt đầu. Nhưng đến 
chén rượu trên chùa Thiếu Lâm mới thật chan chứa hùng 
tâm. 

Khi tình cờ bị vây hã m trên đỉnh Thiếu Thất bởi vô số những 
cao thủ cự phách, Tiêu Phong trong cảnh lâm vào tuyêỷt địa 
vẫn hiên ngang uống rượu. Khi đánh lùi một lúc cả ba đại 
cao thủ Du Thản Chi, Định Xuân Thu, Mộ Dung Phục, khiến 
Tiêu Phong hào khí ngất trời, ông hô vệ sĩ mang mấy túi 
rượu uống cạn một lúc gần hai mươi cân, rồi ngõ lời cùng 
Đoàn Dự : “Huynh đệ, ta và người hôm nay đồng sinh tử, 
thật không uổng phí một phen kết nghĩa, sống cũng tốt mà 
chết cũng tốt, chúng ta cùng nhau uống một trận cho thật 
thống khoái ! “. (Huynh đệ, nễ ngã sinh tư vi cộng, bất uổng 
liễu kết nghĩa nhất trường, tư dã bã ¡, hoạt dã bã ¡, đại gia 
thống thống khoái khoái đích hát tha nhất 

trường ! ) Hào khí bức người của Tiêu Phong khiến nhà sư Hư 
Trúc cảm kích quên hết giới luật thanh qui, cùng nhau cạn 
chén. Cảnh tượng một tay đại hào kiệt là Tiêu Phong cùng 
anh chàng đồ gàn Đoàn Dự và nhà sư Hư Trúc làm lễ giao 
bái và uống rượu ngay trong vòng gươm đao trùng điệp để 
chuẩn bị mở một trường đại sát thật láng lai hào khí của võ 


lâm, khiến cho người đọc cảm thấy hùng tâm hứng khởi như 
đọc Sư kí Tư Mã Thiên đến đoạn Thái tử Đan tiễn Kinh Kha 
qua sông Dịch. Đó không phải chén rượu liều lĩnh của bọn 
dũng phu cùng đường, mà là chén rượu của những tay hào 
tuấn xem cái chết như là “một cõi đi về “ khi đã cảm nhận 
trọn vẹn được tấm chân tình của nghĩa đệ huynh ! Sống ở 
nhân gian mà có được một người tri kỉ thì có chết đi cũng 
không đến nỗi uổng phí bình sinh ! Uống rượu hào hùng đến 
trình hạn ấy mới là chỗ mà thơ Lý Hạ gọi là Chân thị Kinh 
Kha nhất phiến tâm (đó mới thực là tấm lòng của Kinh Kha). 
Nhưng uống rượu như Tiêu Phong hay Lệnh Hồ Xung cũng 
chỉ là cách uống rượu hào hùng thống khoái của hảo hán 
giang hồ, mà cách uống rượu của Đan Thanh tiên sinh - đệ 
tứ trang chủ Cô sơn Mai trang - hay Tổ Thiên Thu mới đúng 
là hạng tửu đồ thượng thừa sành điệu. Người đọc ắt hẫn 
phải thâm tạ Kim Dung đã tặng cho đời những trang tuyêt 
bút về rượu. Uống nào phải dùng chén ấy. Chén ngọc hay 
chén lưu li làm rượu nổi thêm màu sắc [1], chén sừng tê làm 
rượu thêm hương vị. Uống rượu bồ đào phải dùng chén dạ 
quang [2], vì khi rót vào chén dạ quang thì rượu bồ đào sẽ 
có màu đỏ như máu, khiến cho quân sĩ ngoài biên tái uống 
vào thêm hùng khí chiến đấu. Uống rượu Thiệu hưng trạng 
nguyên hồng phải dùng chén cổ đời Bắc tống. Uống rượu Lê 
Hoa phải dùng chén Phỉ Thúy. Các quán rượu tại Hàng Châu 
thường treo cờ xanh trước tiệm rượu để ánh sáng chiếu màu 
xanh vào chén rượu Lê hoa như màu phi thuý [3 ]v.v... Thử 
hỏi mấy ai đọc Đường thi mà có thể cảm nhận ra chỗ tận 
diệu trong lời thơ thế kia, nếu như không có những “nhà tửu 


học ” như Tổ Thiên Thu ? Tổ Thiên Thu phân tích về rượu 
làm ta nhớ lại lão ăn mày trong Vang bóng một thời của 
Nguyễn Tuân bình phẩm về trà. Họ đều là những nghệ sĩ tài 
hoa trong làng trà làng rượu. Với Đan Thanh và Tổ Thiên Thu 
thì uống rượu đã trở thành một loại nghệ thuật. Uống rượu 
đến mức đó là gần như nâng rượu lên thành Tửu đạo. 

Đáng tiếc thay, ở phương Đông, cái tạm gọi là Tửu đạo đó lại 
không được lịch sử phát triển thành một trào lưu như Trà 
đạo. Có lẽ vì nó giống như con dao hai lưỡi. Kẻ non nớt dùng 
nó ắt sẽ bị đứt tay. Tiên tửu chưa chắc đã thấy đâu mà tục 
tửu có thể đã ngập tràn trong thiên hạ ! Chén rượu ngày nay 
đã mang quá nhiều tục sắc. Tửu vị cho dẫu đã được nâng 
lên thêm mấy bậc nhưng tửu đạo lại bị hạ xuống thấp mấy 
tầng ! Giá như Tổ Thiên Thu và Đan Thanh sống lại ắt hẫn sẽ 
mời tất cả các tửu đồ thượng thừa trong thiên hạ đời nay tụ 
tập lại để giảng cho nghe về tửu đạo và cùng nhau lai rai 
một chén rượu giang hồ ! 

( Hết bài Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ ) 


Chú giải của tác giả bài viết : 

[1] Lưu li chung, hổ phách nùng ( chén đựng rượu bằng ngọc 
lưu li làm màu hổ phách của rượu thêm đậm đà - Thơ Lý Hạ ) 
hay Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang (chén ngọc làm 
sáng 

thêm màu hổ phách của rượu - Thơ Lí Bạch ) 

[2 ] Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng 
thôi ( Rượu Bồ đào rót chén dạ quang, Toan uống Tỳ bà dục 
lên đàng - Thơ Vương Hàn) 


[3] Hồng tụ chức lăng khoa thị diêp, thanh kì cô tửu sấn Lê 
hoa ( Tay áo lụa hồng khoe lá thị, cờ xanh quán rượu ánh Lê 
hoa - Thơ Bạch Cư DỊ) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Thái Nhi 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


